Lắp đặt camera an nỉnh giá rẻ nên lựa chọn 


loại nào? 


Nhu cầu về camera an ninh giá rẻ ngày nay Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, 
camera đã trở thành một trong những thiết bị giúp hỗ trợ giám sát an ninh, theo dõi 
con người. Trước nhu cầu này của con người, số lượng camera đến từ nhiều thương 
hiệu, đơn vị ở các phân khúc thị trường khác nhau ngày càng nhiều. Nhiều người lựa 


chọn lắp đặt camera giám sát giá rẻ vì muôn tiệt kiệm chi phí. 


LẮP ĐẶT CAMERA GIA ĐÌNH 


.$ — GIÁ RẺ 


NÊN CHỌN LOẠI NÀO? 


Ñ +4 VietteL 


telecorn 
Tuy nhiên, điều ít người biết là hầu hết các máy ảnh giá rẻ đều có xu hướng là sản 
phẩm kém chất lượng. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu bạn lựa chọn lắp đặt một chiếc 
camera an ninh giá rẻ nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng thiết bị xuống cấp, nhanh 
hỏng hóc và không còn sử dụng được nữa. Những sản phẩm camera an ninh được 


bán với giá cực rẻ trên thị trường thường không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Home 


Camera Viettel - Sản Phẩm Camera Công Nghệ Thông Minh Giá Tốt Nhất Thị 
Trường 

Viettel ra mắt sản phẩm Camera gia đình Viettel với mức giá phủ hợp với “túi tiền” 
của nhiều gia đình. Camera Viettel Home không chỉ được lòng khách hàng bởi giá 
thành khá rẻ so với chất lượng sản phẩm mà còn được yêu thích bởi những lý do sau: 
Vì sao Home Camera Viettel lại được khách hàng ưa chuộng đến vậy? Camera Home 
Viettel tự hào là một trong những thiết bị giám sát an ninh được nhiều khách hàng 
tin tưởng và lựa chọn trong thời gian qua. Hiện tại Viettel đã cho ra mắt 2 siêu phẩm 
bao gồm: Camera 360 Indoor và Camera 360 Indoor. Camera ngoài trời có các tính 
năng tuyệt vời như sau: tuyệt đối an toàn Khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng Home 
Camera Viettel vì sản phẩm có tính bảo mật tuyệt đối do máy chủ được đặt tại 
Viettel. Chính nhờ đặc điểm này mà tin tặc có thể xâm nhập hoặc bị ảnh hưởng bởi 
các tần số khác. Điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. đối thoại trực tiếp hai chiều 
Với Home Camera Viettel giờ đây bạn có thê trò chuyện trực tiếp với những người 
thân yêu của mình thông qua hệ thống camera được lắp đặt tại nhà. 

Hình ảnh trung thực trong mọi điều kiện Là sản phẩm mới ra mắt nhưng Home 
Camera Viettel được ứng dụng nhiều tính năng hiện đại. Nồi bật trong số này là hình 
ảnh và video ở chuẩn HD và Full HD. Quan trọng nhất là máy có màu sắc trung thực 
ngay cả trong điều kiện thiếu sáng như ban đêm, trời tối.,... Báo động khi có chuyên 
động, phân biệt giữa chuyển động của người và vật Ứng dụng VHome sẽ cập nhật 
cảnh báo khi có chuyển động trong vùng camera. Đặc biệt, Home Camera Viettel 
còn phân biệt rõ ràng giữa chuyên động của con người và chuyển động của vật thê. 
Do đó, bạn không phải lo lắng về việc hệ thông thông báo nhằm thiết bị của mình. 
Nhỏ gọn, thâm mỹ cao và dễ dàng lắp đặt Camera Home Viettel có thiết kế nhỏ gọn, 
hiện đại. Có thể sử dụng mạng LAN hoặc kết nối trực tiếp với wifi, phù hợp lắp đặt 
cho chung cư, nhà phó, quán cafe, nhà hàng... và có thể quản lý dễ dàng trên app 


VHome do Viettel phát triển. 


Thiết bị camera gia đình Viettel giá bao nhiêu? Khi mua sản phẩm Camera Viettel 
Home, khách hàng chỉ thanh toán chi phí cho thiết bị camera. như sau: - Camera 
360” trong nhà (áp dụng lẻ): 850.000đ. - Camera ngoài trời (áp dụng mua lẻ): 
1.100.000 vnđ Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng Internet Fiber Viettel, 
nếu khách hàng đăng ký sử dụng gói lưu trữ đám mây, giá thiết bị camera chỉ còn 
720.000đ/thiết bị camera trong nhà và 1.000.000đ/thiết bị camera ngoài trời. Phí kế 
hoạch lưu trữ: - Gói lưu trữ data trong 1 ngày: 16.000đ/tháng/1 camera (đã bao gồm 
VAT) - Gói lưu trữ data trong vòng 3 ngày: 22.000đ/tháng/1 camera (đã bao gồm 
VAT) - Gói lưu trữ data trong vòng 7 ngày: 36.000đ/tháng/1 camera (đã bao gồm 
VAT) - Gói lưu trữ data trong vòng 30 ngày: 120.000đ/tháng/1 camera (đã bao gồm 
VAT) Tổng kết lại Home Camera Viettel camera quan sát chất lượng cao giá rẻ xứng 
đáng là thiết bị giám sát đồng hành cùng gia đình bạn. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://v1ettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/lap-dat-camera-an-ninh-ø1a-re-nen-chon-loaI- 


nao/1 1002228 


